Nghiên cứu Tôn giáo. Số 9 - 20/2 


MỘ TÁNG CỦA NGƯỜI VIỆT: 
CÖI THIÊNG VÀ PHẦN THỰC 


V lệt Nam có 54 tộc người, mỗi tộc 
người dều sáng tạo ra truyền thống 
văn hóa riêng của mình, truyền thông dó 
được hình thành trong quá trình lịch sử, 
trở thành tập quần, nếp sống, bản sắc tộc 
người. góp phần tạo nên tính da dạng và 
phong phú của văn hóa Việt Nam. 


Trong những phong tục tập quán liên 
quan đến chu trình đời người, nhìn khái 
quát, các tộc người có những điểm chung 
là những nghỉ lễ liên quan đến sinh để, 
hôn nhân, tang ma (một số tộc người có 
những nghi lễ khác rất quan trọng như 
người Dao có tục Cấp sắc. ). 


Về nghỉ lễ tang ma, theo các nhà dân 
tộc học, "ma chay“ là thuật ngữ dùng để 
biểu thị toàn bộ lễ nghi tôn giáo có liên 
quan đến người chết và các tín ngưỡng 
gắn liền với các nghì lễ đó. Thực ra, ma" 
và "chay" là hai khái miệm riêng biệt: 
ma" là làm những thủ tục dối với phần 
xác, "chay" là làm những thủ tục đối với 
phần hồn. 

1L Một số hình thức mai táng trên thế 
giới 

Do những đặc diểm của không gian 
sinh tổn, trình độ phát triển kinh tế - xã 
hội, truyền thống văn hóa, tín ngưỡng, 
tôn giáo và quá trình giao lưu, tiếp xúc 
văn hóa... nên các tộc người trên thế giới 
cô nhiều hình thức làm ma: chôn (dịa 


VŨ TRƯỜNG GIANG""' 


táng). dốt (hỏa táng). để xác tự phần hủy 
(thiên táng), th trôi sông (thủy táng), dể 
xác cho chỉm, thủ ăn thịt (diểu táng). 
Dưới đây, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày 
khái quát từng hình thức mai tầng. 


Địa táng (thổ táng) 


Trong các hình thức mai táng kể trên 
thì địa táng (thổ táng) là hình thức phổ 
biến hơn eä. “Có lẽ đồ là do eon người dù 
sinh sống bằng phương thức gì vẫn luôn 
gắn bó với dất dai. Thuở xưa con người 
chủ yếu sinh sống bằng chăn nuôi và 
trồn trọt Đối với các cử dân nông 
nghiệp, sự gắn bồ với dất dai khiến họ 
bất đầu sùng bái các vị thần dất, họ có 
thể eho đất đai là mẹ của vạn vật và con 
người cùng nảy sinh từ dất. Thần Đất 
chiêm một vi trí quan trọng trong các hệ 
thống đa thần giáo... Hồn khí quy tiên, 
hình phách trở về với dất. Thổ táng có 
nghña 1à nhập thổ vi an, con người sẽ 
cảm thấy tỉnh tâm an toàn nhất`9, Có hai 
loại thổ táng: 


Một loại chõn cất xuống đất vinh viễn, 
trừ phi Tnả động", nghĩa là khi trong gia 
đình xẩy ra sự cố gì bất trắc (có người ốm 
nặng, mất mùa, cửa nhà sa sút, chết bất 
đắc kì tử), người ta mới phải cải táng. 
*.TS. Học viện Chính 1rị - Hành chính khu vực I. 


1. Xem thêm: Phạm Minh Thảo. Tc tang mi. Nxb. 
Văn hóa - Thông tin. Hà Nội. 2004. tr. 44. 46, 


40 


Một loại chôn xuống dất một thời 
gian nhất định (tùy theo tập tục quy 
dịnh), sau đó bắt buộo phải oải táng (tức 
là lấy xương cốt còn lại đem chôn lần 
nữa ở chỗ kháo hay địa điểm oủ) lần này 
mới chôn vĩnh viễn. 

Người Việt thường nói: 'Táng tiên Ấm 
hậu" tức là chọn đất mai táng tổ tiên để tổ 
tiên phù hộ cho con châu được hưởng phúc 
lộc. Tất cả những hoạt động có liên quan 
dến việc chọn dất mai táng hoặc dất làm 
nên nhà dược người xưa gọi là thuyết 
phong thủy hoặc thuật phong thủy. 

Phong (gió) và Thủy (nước) là hai yếu 
tô cơ bắn, trong đó "dấoc thủy" (chỉ chỗ 
dất có dòng nước chảy quanh) là diễu 
quan trọng hơn hết: sau đó mới kể đến 
“tàng pbhong" hay 'tị phong" (tức là thu 
giữ gió hay kiêng tránh gió) là diều 
quan trọng thứ hai". Như vậy, theo lí 
thuyết kinh diển về phong thủy, chỉ eó 
trong điều kiện 'tàng phong" và "đắc 
thủy" thì mới tích tụ và giữ gìn dược 
sinh khíếêÌ, 

Từ thời xưa thuyết phong thủy hướng 
dẫn cho con người tìm huyệt đạo cát dịa 
(phúc địa) để mai táng tổ tiên, cha mẹ 
hoặc làm nhà ở, dựng cung diện, thành 
quách .. đã có táo động dến đời sống của 
con người, đã trở thành một bộ phận văn 
hóa Phương Đóng nói chung và văn hóa 
Việt Nam nói riêng 

Hỏa táng 

Còn gọi hỏa thiêu Đây là phương 
pháp xử lí thi hài bằng cách đốt cháy 
thành tro (dùng gỗ, dầu mazut, dầu hỏa, 
khí đốt; điện .); tro của hài cốt tùy theo 
phong tục của cộng đồng mà bỏ vào bình 
kín để chôn xuống đất (tiền hỏa táng hậu 
địa táng) hoặc dặt trên ban thờ tại gia 
dình, hoặc tại nơi thờ tự của tôn giáo 


Nghiên cứu Tôn giáo. Số 9 - 20/2 


như chùa... hoảo theo nguyện vọng của 
người quá cố mà rải tro cốt trong rừng, 
xuông sông... 'Phương thức mai táng này 
có lẽ liên quan đến vai trò của lửa trong 
cuộc sống hàng ngày. Lửa dả đem lại sự 
sống. giúp con người sưởi Ấm trong 
những đôm đồng giá rét. Nhưng cái quan 
trọng hơn, việc tìm ra lửa có thể xem 
như một khám phá quan trọng trong lịch 
sử loài người. Lửa là bước đột phá khiến 
con người thoát khỏi tình trạng đả man. 
Việc ăn thịt chín đà khiến trí óc của họ 
phát triển. Sau đó việc tôn vinh lửa đã 
được nâng lên thành những ý tưởng khái 
quát hóa, nó không chỉ là một nguyên tố 
mà dã trở thành thần lửa +, 


Phật giáo thường dùng chữ Trà Tì để 
thay cho từ hỏa táng, do vậy lễ hỏa táng 
của Đức Phật và các hỏa thượng_ thường 
dược gọi là lễ Trà Tì. Hình thức lễ táng 
này dang được phát triển và phổ biến 
nhất hiện nay. Sau khi chết, xác người 
chết được mang dến nơi hỏa táng để 
thiêu xác người chết Ấy thành tro bụi 
Ngày xưa thì xác người chết được đốt 
bằng củi. Sau khi cháy hết, người thân 
thâu nhặt tro cốt của người chết rồi rải 
trên nũi rừng, hay thả xuống sông, biển. 
Ngày nay thì xác người chết thường 
được đem đến những dịch vụ hỏa táng, để 
đốt bằng củi, bằng ga, bằng điện... sau đó 
sẽ thu lấy tro cốt để vào trong một cái 
hủ, lọ.. rồi đem thờ tại các chùa, nhà thờ, 
hay trong nhà, hay rẫi xuống sông biển, 
hay trên núi rừng.. để gieo duyên với 
vạn loại chúng sanh, hay mang ý nghĩa 
"xác thân tứ dại trả về với tứ đại ®9, 


2. Xem them: http://vww.Ìyhocphuongdong.ora.vn 
3. Pham Minh Thảo. Sdd.tr 52. 

4. Thích Quảng Phước. Tập san pháp luân - Sở 67 
Trang - nhà - Quảng - Dức” — trên — trang 
www,quangduc.com/tapsan/tspL_67_online.pdÍ... gạ 


Vũ Trường Giang. Mộ ráng của người Việt... 4I 


ở Việt Nam, một số tộc người như 
người Thái (đen) ở bản Chao Hạ (xä 
Ngha Lợi, thị xà Nghia Lộ, tỉnh Yên 
Bái) hiện nay vẫn còn tổn tại tục lệ hỏa 
táng. Ông Lò Văn Tâm ở bản Chao Hạ kể 
rằng: Cuối thế kỈ X, một tộc nhỏ của 
người Thái, den (Tây dăm) do Lò Lạng 
Trượng dẫn đầu từ Phương Bắc lần lối 
qua châu Mai Sơn, châu Phù Yên (nay 
thuộc tỉnh Sơn La) rồi đừng chân bên hồ 
Nậm Thia. Lò Lạng Trượng khai phá 
vùng dất rộng lớn này. Khi Lạng Trượng 
nằm xuống, ông dạy con cháu đốt xác 
mình để hồn "tìm đường lên trời", tiếng 
dân tộc Thái gọi là "tát huổi lô. Người 
Tày Dọ (tương đồng Thái trắng ở Tây 
Bắc) ở các xã Vạn Xuân, Xuân Le, Xuân 
Chỉnh (huyện Thường Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa) trước Cách mạng tháng Tám 
năm 1945 cũng có tập tụo này, nhưng chỉ 
Ở nam giới trên 50 tuôi của dòng họ Cầm 
Bá. Người già trong bản giải thích: 
Trong gia đình người Thái người dàn 
ông đóng vai trò trụ cột, dầm nhận các 
công việc chủ trì đám ma. dám cưới, lâm 
nhà, tiếp khách, dối ngoại, các công việc 
làm ruộng, nương rấy.. còn phụ nữ đảm 
nhận chăm sóo con cái, dệt vải và nội 
trợ... Do vậy, việc hóa táng là hình thức 
dành riêng cho đàn ông. 

Người Chăm Ahiêr là một bộ phận da 
số trong cộng đồng người Chăm sinh 
sống ở Ninh Thuận và Bình Thuận. Đây 
là một bộ phận người Chăm theo 
Bàlamôn giáo. Lễ hóa táng là nghỉ lễ 
quan trọng nhất trong hệ thống nghỉ lễ 
vòng đời của người Chăm Ahiêr. Với 
quan niệm luân hổi giải thoát, cõi trần 
chỉ là cöi tạm, cöi chết mới là côi thiên 
đường vĩnh hằng, là cái mà mọi con 
người hướng tới. Nhưng không phải khi 
chết, ai cững được giải thoát lên Thiên 


Đàng. Để dược lôn Thiên Đàng, con người 
phải hội đủ các tiêu chuẩn khi còn sống 
và đến khi nhắm mắt xuôi tay, phẩi được 
làm lễ tang dây dú, trọn vẹn. Đó là 
những tiêu chuẩn về nguồn gốc dắng 
cấp, không tật nguyễn, cuộc sống phải 
dầy dủ gia đình, có vợ có chồng, có con 
cái. Đặc biệt là khi chết phải lành lặn, 
toàn thây, chết trên giường ở nhà, có 
người nhà dờ lưng đặt xuống đất khi 
chết và phải dược các chức sắc Bàlamôn 
thực hiện dẩy đủ các lễ thức như khâm 
liệm, lẽ rửa tội, lễ cho ăn, lễ chém cây, lễ 
hóa tâng tươi và sau cùng là lễ nhập kút. 
Vì vậy, lễ hỏa táng, nhất là lễ hỏa táng 
lớn (lễ hỏa táng 4 thầy) của người Chăm 
Ahiêr là một nghỉ lễ dược tổ chức rất lớn 
của đòng tộc, bắt buộc phải diễn ra trong 
4 ngày, đo dội ngũ chức sắc tôn giáo và 
chức sắc dân gian đủ tiêu chuẩn làm chủ 
lễ và phải thực hiện dầy đủ các quy trình, 
về hình thức cũng như nội dung lễ, 

Huyền táng 

Huyền táng còn gọi là tục táng treo. 
Theo cách này, người ta dể thi thể người 
chết lộ thiên, hoặc để nằm trên một tấm 
phên, hoặc để nằm trong quan tài hình 
thuyền. Có nhiều cách để quan tài như đặt 
quan tài trên chạc ba một cái cây to hoặc 
treo lủng lắng trên cành cây, hoặc đặt 
quan tài dưới vòm mái đá hay trong hang 
đá ở lưng chừng núi, có khi đặt nằm sâu 
trong hang động ở gần sông, có rào chắn 
cần thận. Cùng có khi dùng những đoạn 
gỗ to ghim vào vách núi làm điểm tựa cho 
quan tài hoặc cắm một đầu quan tài vào 
những hốo dá trên lưng chừng núi. 


5. Vũ Thành Nam, Xem lẻ đất xác tiền người về Trời, 


trên trang hitp://vietnamnet.vn 

6. Phan Quốc Anh. Nhimg suy nghĩ xung quanh lẻ 
hỏa láng của người Chăm Ahié, trên trang 
htIp:/fphanquocanh.com 


Ở Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều đi 
chỉ về hình thức huyền táng này ở cúc 
dân tộc thiểu số miển núi ở một số dịa 
phương như Thanh Hón: quan tài troo ở 
hang Ma (bảo Khăm, xã Hồi Xuân, huyện 
Quan Hoá), hang núi Pha Quen (thuộc 
bản Máy. xả Trung Thượng, huyện Quan 
Sơn) hang núi Pha Dờn (bản Muống, xà 
Trung Xuân, Quan Sơn) cùng còn khá 
nhiều cỗ quan tài như vậy. Tiên sì 
Nguyễn Gia Đối nhận dịnh: "Chủ nhân 
của những cổ quan tài chắc chắn là một 
tộc người thuộc dòng Bách Việt, dã cư 
trủ ở vòng dất Quan Hóa từ ngàn năm 
trước `, Việc cÁc quan tài được dưa vào 
treo trong dộng núi mà không chôn vùi, 
thuật ngừ chuyên ngành 
khảo cổ gọi nghỉ thức mai táng này là 
"huyền quan tầng", 'nhai táng chế, 
động táng" hay 'ma nhai táng". Từ chữ 
"huyền", "nhai" (vách núi dá dựng đứng) 
kết hợp với chữ 'động" (hang động) hoặc 
chữ "quan" (quan tài) cho ta hình dung 
rằng, đây là hình thức để đưa quan tài 
của người chết vào an nghỉ trong các 
hang dộng trên vách núi đá cao, thăng, 
thường là bên các con sông suỗi lớn'?), 


hóa táng... 


“nhai 


Những quan tài treo như vậy cùng có 
khá nhiều ở hang ma Khoang Tuống II 
(bẩn Khoang Tuống, xã Suối Bàng) và ở 
một số xã xã Mường Sang, Tô Múa, Tân 
Lập... huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Ông 
Mùi Văn Khương (người Thái, bản 
Khoang Tuống, xã Suối Bàng) kế: cách 
đây hàng trăm năm, người Xá (Khơ Mú) 
và người Thái cùng ở trên mảnh đất Mộc 
Châu Người Xá bắn tên rất giỏi đã thách 
người Thái bấn tên lên vách dá dễ xác 
định chủ quyền vùng đất. Nếu mũi tên 
của bên nào bắn cắm vào vách đá nghìa 
là thần núi, thần đất thuận cho ở, còn 
bên nào thua phải đi khối mảnh đất này. 


_ Nghiên cứu Tôn giáo. Số 9 - 2012 


Người Xá dùng tôn oó bịt đồng ở đầu mũi 
tên nên bắn vào vách đá thì bị nảy ra, 
còn người Thái lấy sáp ong dính vào dầu 
mùi tôn nôn khi bắn vào vách đá, mũi tên 
dà đính lại. Nơi có ngọn núi gọi là Pa-ki- 
sút (núi Cắm Tên) Từ đó, người Thái 
đượo ở lại trên mảnh đất này, còn người 
Xã phải ra đi. Giữ đúng lời giao đấu là 
không được sinh sống hay săn bắn, trồng 
trọt nơi đây nữa nên khí chết, người Xá 
không dược chôn cất trên mảnh đất này 
mà lấy thân gỗ to, khoét bổ ruột để đưa 
người chết vào trong rồi treo lên các 
vách đá. Vì thê, những mộ thuyền tìm 
dược trên các hang núi dược cho là của 
người Xá®), 

Các tộc người Pa Cô, Tà Ôi, Vân Kiểu... 
ở các xã Hưng Nguyên, Hồng Nhâm, À 
Roàng, Hồng Trung, Hồng Kim, Hồng 
Bắc, Hồng Vân (huyện A Lưới, tỉnh 
Thừa Thiên - Huế) có tập tục là sau khi 
người thân chết 3 - 5 năm thì họ phải bốo 
hài cốt rồi tạ lế và dưa lên bỏ trong 
những ngôi nhà mồ mà không cần chôn 
xuông dưới đất. Theo họ. tập tục này đà 
có lâu đời nhằm thể hiện sự hiếu nghĩa 
của con cháu dõi với đấng sinh thành. 
Ông Hồ Văn Xếp (thôn Đụt, xã Hồng 
Trung) kể: tập tục đó đã có từ rất lâu của 
nhiều cộng đồng dân tộc sống ở những 
dày núi trải đọc huyện A Lưới. Trước dây 
ở làng mình có tục huyền táng, chỉ đào 
huyệt mộ rồi bỏ quan tài xuống chứ 
không lấp dất. Chừ thì không còn nữa, 
chỉ còn cải tầng mộ sau khi chết 3 - ð 
năm rồi để lên trên thôi. Theo tập tục 
sau khi người thân chết từ 3 - 5 năm phải 
làm lễ cải táng, hài cốt được đưa đến một 


7. Lê Quân. Giả thuyết mới về mai tầng reo, NướU 
http:/Avww.cand.com.vn 

8. Minh Tiến, Đức Tuấn. Bí ẩn chưa có lời giải vẻ 
động Hang Ma ở Mộc Châu. theo 
http:/fantg.cand.com.vn “ : 


Vũ Trường Giang. Mộ ráng của người Việt... 43 


chỗ thờ mới. Hài cốt dược bỏ trong 
những cỗ quan tài làm bằng gỗ hoặo 
bằng dất sét nung gọi là tiểu và để trên 
dất mà không chôn xuống. Môi lần cải 
tảng, trong họ hoặc trong làng họp bàn 
lại với nhau, phải có ít nhất 3 ngôi mộ 
dược cải táng một lần®), 
Thiên táng (tượng táng) 


Thiển tâng (tắng trong tư thế ngồi 
thiển) hay Tượng táng (đâm thành tượng 
để táng), là một loại hình rất hiếm hiện 
nay chỉ được tìm thấy ở Trung Quốc và 
Việt Nam. Đặc biệt chỉ thấy ở những nhà 
sư Phật giáo. Các tượng nhà sư vẫn còn 
nguyên vẹn xương cốt, nội tạng., được 
đặt trong tư thế thiển dịnh. Theo cách 
này nhục thân của các thiển sư được an 
táng một cách đặc biệt trong tư thể tọa 
thiển, đồng thời có thể giữ nhục thân tồn 
tại lâu đài mà không cần qua phương 
pháp ướp xác. Đây là một hình thức táng 
vẫn đang được nghiên cứu vì sự dặc biệt 
của nó. 

Ở Việt Nam có ba trường hợp thiển 
táng nổi tiếng là nhụo thân của nhà sư 
Vù Khắc Trường và Vũ Khắc Minh ở 
chùa Đậu, tức Thành Đạo Tự, thuộc làng 
Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường 
Tín, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội), Thiền 
sư Như Trí ở chùa Tiêu Sơn (xà Tương 
Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)49). 

Thủy táng 

Thủy táng là hình thức an táng sau 
khi người chết, xác của họ dược làm lẻ 
đơn giản rồi thể xuống sông, biển... cho 
các loài cá và thủy sinh ăn. Vì vậy, thủy 
táng đôi khi còn gọi là ngư táng. Hình 
thức thủy táng thường được tín đổ đạo 
Hindu thực hành, đôi khi còn dược kết 
hợp với hỏa táng trước khi vứt xác, hay 
tro cốt của người chết xuống đồng sông 


Hằng, dòng sông dược xem là linh thiêng 
nhất của người Ấn Độ. Đây là một trong 
những lí do chính làm dòng sóng Hằng, 
dòng sông nổi tiếng thẻ giới bị ô nhiễm 
nặng. Hầu hết những J hật tử đến chiêm 
bái Thánh tích Phật giáo trên dất Phật 
dều viếng thăm dòng sông Hằng. dể tìm 
hiểu dòng sông linh thiêng thường được 
nhắc đến trong kinh diễn Phật giáo, và 
để chứng kiến những cảnh hỏa thiêu, hay 
vứt xác người xuống dòng sông Hằng: 
"Dưới dáy sông là cả khôi xương người, 
trung bình mỗi ngày, chỉ riêng khúc 
sông này đà có hàng chục xác người ném 
xuống, có xác đã thiêu thành tro, có xác 
chỉ cháy vài phần còn cổ xương sọ, 
xương sườn, xương chân. và thậm chí 
cỏ xác chưa thiêu... đên mùa nước lớn, tất 
cả sẽ được cuốn vào đại dương 0), 


Điển táng 


Người Tạng theo Phật giáo Mật tông ở 
Tây Tạng (Trung Quốc), họ tin rằng việc 
an táng người chết bằng cách nuôi kển 
kến chính là học theo đức Phật tổ Như 
Lai. Phật tổ từng lấy chính thân xác 
mình để nuôi hổ dữ dể bổ khỏi hại các 
sinh linh khác trong thể giới. 

Điểu táng là hình thức đem thi thể 
người quá cố cho hền kến ăn thịt. Ăn 
xong, chúng bay về trời, đó cũng là lúc 
linh hồn người chết được lên Thiên Đàng. 
Nhà nào có người qua đời thì tổ chức 
tang ma. Đầu tiên họ sẻ mời các Lạt Ma 
về nhà tụng kinh niệm Phật và chọn 


9. Hoàng Vũ Quang. Mghia cđhịư treo giữa đía ngàn À 
tưới. theo hiip://dantri.com.vn 

10. Xem thêm: Nguyễn Lan Cường. Bí mật phía san 
HÌục thần của các thiển sr. N£b. Thể giới. Hà Nội, 
2009. 

L1. Thích Quảng Phước. Tạp san pháp luân - Só 67 - 
Trang nhà Quảng Đức. theo 
www.quangduc.com/iapsan/tspl_67_online.pdf 


LÊN 


ngày thiên táng. Đên ngày đó, ngay từ 
sắng sớm người ta sỏ đưa thi thể người 
chết ra một bãi đất rộng trên sườn đồi. 
Mỗi một làng ohỉ oó một địa điểm thiên 
tảng và những nơi này thường được gọi 
là những oánh dồng ma. Thi thể người 
quá cỗ dượo lọc thịt, xương. nội tạng 
thành các phần kháo nhau. Lúc này 
hương khói, lửa được đốt lôn. Lũ Kền 
Kền đánh hơi được bắt đầu tập trung In. 
Nghi lễ tế thần bất đầu, xương thịt 
người quá cố chính là lễ vật. Theo cách 
nghỉ của người Tạng, dâng thân xáo 
người quá oố lên thần linh để thần linh 
đại xá những tội lỗi mà người đó gây ra 
khi còn sống. Sau khi "thụ lễ", các thần 
sẽ dưa lính hồn người quá cố về trời. 
Những con kền kến chính là sứ giả của 
chư thần. Ngoài xác chết, chủng không 
hại đến các động vật khác. Vì vậy, trong 
tâm thức người Tạng, Kên Kên là một 
loài thần diểut?, 


2. Tập tục bốc mộ và những vấn đề đặt 
ra hiện nay 


Sách Việt Nam phong tục giải thích 
tập bục cải táng có nhiều lí do: 

“Một là, vì nhà nghèo, khi cha mẹ mất, 
không tiền lo liệu mua tạm một cô ván 
xấu, đợi xong ba năm thì cải táng, kẻo sợ 
ván hư nát thì hại dến di bài. 


Hai là, vì chỗ đất mối kiến, nước lụt 
thì phải cải táng. 

Ba là, vì các nhà tin thầy địa lí, thấy 
chỗ mồ má vô cớ mà sụt đất, hoặc cây 
cối ở trên mả tự nhiên khô héo, hoặc 
trong nhà có kế dâm loạn diên cuồng, 
hoặc trong nhà đau ốm lủng củng, hoặc 
trong nhà có kẻ nghịch ngợm, sinh ra 
kiện tụng lôi thôi, thì cho là tại đất mà 
cải táng. 


_ Nghiên cứu Tôn giáo. Số 9 - 2012 


Bốn là, những người muốn cầu công 
danh phú quý, nhờ thầy dịa 1í tìm chỗ cát 
địa mà củi táng. Lại có người thấy nhà 
khác phát dạt, đem mả nhà mình táng 
gần vào chỗ mổ nhà kia, để cầu được 
hướng đư huệ. 


Trong khi cải táng, tục lại có ba điển 
oho là tường thụy là không táng: 


Một là, khi đào dất thấy con rắn vàng 
thì cho là long xà khí vật. 


Hai là, khi mở quan tài ra thấy có dây 
tơ hồng quấn quýt thì cho là đất kết. 


Ba là. hơi đất chỗ đó ấm áp, trong 
huyệt khô ráo không có nước hay là nước 
dọng lại như giọt sửa đếu là tốt. Khi nào 
cặp như thê thì phải lập tức lấp ngay %9, 

Hiện nay, ở nhiều vùng quê của Việt 
Nam, đặc biệt là ở Miễn Bắc. tục khai 
quật di hài của người thân sau khoảng 3 
- 5 năm chôn cất để nhặt xương và dưa về 
an táng lần hai vẫn rất phổ biến và dặt 
ra rất nhiều vấn để về đời sống tâm linh, 
quan hệ cộng đồng, về môi trường sinh 
thái và quản lí văn hóa . 

Bóc mộ khi xác chưa tiêu hét 

Có nhiều trường hợp đà để 4 - 5 năm 
thậm chí hàng chục nắm nhưng khi sang 
cát cho người đà khuất, thì xác vẫn chưa 
tiên hết. Điều này ảnh hưởng không nhỏ 
đến tâm linh và sức khỏe của người sống, 
môi trường sinh thái và áp lực của dư 
luận cộng đồng về phúc" hay "họa". 

Ông Lê Văn Mật, một người làm nghề 
bốc mộ ở ngha địa Đồng Hang (thị 
trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải 


l2. http://www.daophatngaynay.com/vn/phatgiao- 
qt/dat-nuoc/4293-Tuc-thien-tang-tren-canh-dong- ' 
ma-cua-nguoi-Tang.himml - 

13. Phan Kế Bính. Việt Nam: phong tục, Nxb. Văn 
học, Hà Nội, 2005. r. 38. 


Vũ Trường Giang. Mộ táng của người Việt... 45 


Phòng) kể: năm nào ít thì vài ba trường 
hợp, nhiều thì 5 - 6 trường hợp, mặc dù 
dây chỉ là nghĩa địa của làng. Trường 
hợp đầu tiên là của ông T, quy tiên từ 
năm 1972 mà sang cát mấy lần không 
được, lần nào xác cũng còn nguyên. Cuối 
cùng gia đình thống nhất chọn phương 
án lấp đi vĩnh viễn. 

Ở thị trấn Minh Đức còn cô trường 
hợp mộ của ông C, sau hơn 4 năm hạ 
huyệt, cả nhà quyết định sang cát cho 
ông C. 'Khi đào lên, cả nhà không ai dâm 
tin vào mất mình: đưới mộ, ông C€ - vẫn 
nhữ đang nằm ngủ, da dễ vẫn còn khá 
mịn. Lếp di chôn lại thì không thể, 
nhưng nếu phải lóc thì ai sẽ làm”. Những 
phu đào huyệt nhất quyết không làm vì... 
không đủ gan. Không còn cách nào khác, 
những người trong gia đình phải tự làm 
từ đầu đến cuối. Những chuyện như thế ở 
đây nhiều lắm". Những người đã khuất, 
người béo, người gầy, người giàu, kẻ 
nghẻo; nhưng có đặc điểm chung, đều 
phải lóc thịt khi cải táng, 

Bốc nhền mộ của người khác 

Theo tập quán ở nhiều vùng quê, bốc 
mộ thường làm về cuối năm, công việc 
được tiến hành từ khoảng 12 giờ đêm dễn 
4 giờ sáng vì quan niệm phải không 
được dể ánh sáng mặt trời chiếu vào 
xương cốt. Tuy nhiên, cũng chính từ cái 
việc "biếu" thường chỉ diễn ra vào nửa 
đêm này mà đôi khi diễn ra việc bốc 
nhầm mộ oủa người khác. 

Chuyện xẩy ra đối với gia đình ông 
Hoàng Lê H (xã Hợp Tiến, huyện Triệu 
Sơn, tỉnh Thanh Hóa). 'Phần mộ người 
cha quá cố của ông H chôn cất chưa đầy 
ba năm đã bị đào tung, không còn trên 
nghìa địa. Khi phát hiện việc này, ông H 
thông báo tin dữ với eon cháu, mọi người 


nhận dịnh chảo chấn mộ bố ông đã bị gia 
đình nào đó... bốc nhầm. Suy di tính lại, 
mọi người trong họ chỉ nghì ngờ cho gia 
đình ông Nguyễn văn 8, bởi vừa rồi nhà 
ông S mới tiến hành bốc mộ người thân. 
Ông H sang nhà ông S trình bày sự việc, 
mong ông S thông cảm để cùng xác mình 
về nghỉ vấn mộ bị bốc nhầm. Nghe ông H 
trình bày, ông S lo lắng lắm, bởi lê ông 
biết mộ bà vợ quá cð của ông dúng là 
chôn cất oạnh mộ bố ông H ở trên nghĩa 
địa. Ông S nhớ, lúc làm lễ an táng người 
thân, ông có cẩn thận ghi vào một mảnh 
giấy tên, tuổi, ngày sinh, ngày mất của 
người vợ quá cố, cho mảnh giấy đó vào 
cái chai thủy tinh rồi đem chôn ở đầu 
phần mộ. 

Hai gia dình cùng nhau lên nghĩa 
trang, ông S tận tay cuốc phần đất đầu 
mộ mà mọi người cho rằng đó mới là mộ 
người thân của ông dể kiểm tra. Trong 
chai thủy tỉnh đúng là có mảnh giấy ghi 
tên, tuổi, ngày mất của vợ ông. Như vậy, 
việc gia đình ông 8 bốc nhầm mộ nhà 
người khác là sự thật. Ông S bật khóc, 
ông tủi hổ vì bấy lân nay phần mộ người 
vợ quá cố của ông đả không được một 
nén nhang. Tuy nhiên, có lề ông S càng 
khó xử hơn khi đã quật nhầm ngôi mộ 
nhà người khác, bởi đây là một vấn đề 
tâm linh được các gia đình và dòng họ 
đặc biệt coi trọng". 


Rồi sự việc cũng được giải quyết theo 
cách gia đình ông S phải xây mới 3 cái .. 
mộ. Cái thứ nhất là ngôi mộ an táng 
nhầm hài cốt người khác phải phá bổ, 
khai quật lên để trả hài cốt lại cho gia 
đình ông H. Ông S. cũng phải chịu phạt 
việc quật nhầm mộ bằng việc xây lên 


14. Pham Hưng. Thái Sơn. Mgl¿ địa má kế, theo 
hItp://vietbao.vn : 


” 


46 


một ngôi mộ mới trả gia đình ông H. 
Ngoài ra, ông S. còn phải xây thôm một 
ngôi mộ nữa để mn táng hài cốt lần hai 
cho người vợ quá cố của ông hiện vẫn 
chưa được sang oát. 


Bóc mộ và nghị vấn chôn nhầm 
người . sốngg: 

Mộ chồng chị Lê Thị Ng ở xà Triệu 
Thành (huyện Triệu Sơn, tính Thanh Hóa) 
cùng vừa dược đào lên để an táng lần hai. 
Một số người quả quyết rằng anh M. chồng 
chị Ng dã bị chôn khí chưa hoàn toàn tắt 
thở. Bằng chứng là khi chôn cất anh M, 
người ta dã khâm liệm, đặt người chết 
trong tư thế nằm ngửa. Tuy nhiên, khi 
quật mộ để nhặt xương anh M đem an 
táng thì bộ hài cốt lại ở trong tư thế nằm 
úp mặt xuống dưới. Người ta đồn rằng: vì 
chôn cất anh M khi anh chưa hoàn toàn tất 
thở nên anh đã -cựa` mình, vùng vẫy trong 
quan tải dù đà bị chôn dưới đất. Chính vì 
vậy nên khi cất bốc, bộ hài cốt mới có tư 
thế nằm úp như vậy. 

Trở lại sự việc cách dây khoảng ba 
nãm, anh M thường hay ăn trộm vặt dồ 
đạc của hàng xóm. Một dêm, người ta tìm 
thấy anh M nằm ngất bên vệ dường với 
nhiều thương tich trên cơ thể. Người nhà 
dưa anh M về, kiểm tra thấy anh không 
còn thở nên đà làm ma và chôn cất. Đây 
cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều 
người cho rằng anh M chưa hoàn toàn 
chết khi mang di chôn. Để yên lòng 
người nhà, giải tốa tâm lí, chị Ng dã cất 
công đi mời thầy cúng về nhà giải hạn. 
Chi phí cho công việc giải hạn bao gồm 
tiền thuê thầy, đổ lễ.. cùng ngót nghét 15 
triệu đồng0?), 

Mộ tiền tỉ của các dại ga 

Chuẩn bị nơi yên nghỉ sau khi về côi 
vình hằng, ông Vù Hh, ở Hải Phòng, đầu 


Nghiên cứu Tôn giáo. Số 9 - 20/2 


tư hơn 15 tỈ đồng để xây dựng hầm mộ 
dưới hồ. Riêng toàn bộ khuôn viên của 
khu lăng mộ rộng 3.000m° giữa trung 
tâm một quận ngoại thành đã có giá 9tỉ 
đồng. Khu trung tâm phần mộ rộng 
chừng 200m", ấn sau những hàng cau 
vuø rợp bóng. Toàn bộ phẩh diện tích 
khuôn viên trung tâm phần mộ đều đượo 
xếp bằng những khối dá trắng lớn, được 
mài cắt rất khít. Hầm mộ năm sâu trong 
lòng đất 4m, dược bao bọc bởi những 
khối đá khống lố. mỗi khối nặng 2,6 tấn. 
Hầm mộ gồm hai ngăn, nơi sau này số 
đặt hài cốt của vợ chồng ông Kh. 

Ngoài trung tâm mộ phần thì những 
thiết kế bằng dá trong quần thể lăng mộ 
cùng là những kiệt tác. Đáng kể nhất 
phải kể dên công trình mà ông gọi 
làvườn treo Babylon' gồm 3 bậc sàn. 
bằng dá, 24 cột đá và một mái đá rất lớn. 
Tất cả dược chạm khắc hết sức tinh tế 
chi tiệt, dầy tính nghệ thuật và mang 
tỉnh cách điệu cao. 


Theo ông h, toàn bộ đầu tư ehơ khu 
vực lãng mộ mâ ông gọi là Cụm văn hóa 
đổ dá", tính cẢ tiền mua dất, dà lên đến 
gần 1 triệu USD. Còn vô vàn những ý 
tưởng, những công trình ông dang ấp Ú, 
như xây dựng đôi rổng dá, mỗi con nặng 
chừng 10 tấn, dầu chẩu cổng mộ phẩn, 
duôi vẫy sau tháp mộ. Để biến ngôi mộ 
thành'Cụm văn hóa đồ đá" hoàn chỉnh 
như ý muốn của ông, ước chừng ngốn 
thêm khoảng 5 tỉ đồng nữa. 


Còn đại gia Nguyễn Công Ð, ở Hà 
Nội. bổ ra 9,5 tỉ đồng xây mộ che 
mình sâu trong lòng núi và dang nghiên 
oứu phương pháp ướp xáo. Ông Ð đà 
mua mảnh đất rộng 10 ha ở xã Sơn Lâm 


\5. Thanh Hoàng. Oá: ấm quanh chuyện bốc mộ. 
theo hltp:/ww.congah.com.vn  ˆ 


Vũ Trường Giang. Mộ táng của người Việt... 47 


(huyện Lương Sơn, Hòa Bình), dầu tư 5 tỉ 
đồng xây dựng trang trại và xây một 
ngôi mộ trên vách núi hiểm trở với kết 
cấu có thể ướp được xác vợ chồng ông 
vĩnh cửu trong đó. 


Ông Ð dà thuê thầy địa lí từ Trung 
Quốc để lựa chọn dịa điểm xây mộ là 
vách đá cheo leo. dựng đứng, sau đó thuê 
một lúc mấy chục nhân công khoan núi, 
nổ mìn, tạo ra dược một khe núi bằng 
phẳng, có điện tích mặt bằng rộng hơn 
30Om'?. Họ tạo nên hàng trăm bậc thang 
dá từ chân núi lôn dến khu trung tâm mộ 
phần. Ngôi mộ hiện đã tạm hoàn thành 
phần thô, gồm 3 khu: cảnh quan vòng 
ngoài, khu trung tân và mộ phẩn. Mộ 
phần gồm hai ngăn, dặt giữa khu trung 
tâm. Hầm mộ sâu vào lòng núi tới 4,2 m. 
Nắp bai hầm mộ này là phiến bêtông 
nặng 2,2 tấn Sau này, khi dưa xác ướp 
vào mộ, sẽ tiếp tục cẩu một phiến dá hình 
vòm nặng 3 tấn dè lên lớp bêtông rồi sử 
dụng cáo chất liệu kết dính để cố dịnh 
chặt hầm mộ. Để hoàn thành cả nội, 
ngoại thất ngôi mộ như ý muốn mất 
khoảng 2,5 tỉ đồng"®), 


Về thôn Phương La (xà Thái Phương, 
huyện Đông Hưng, Thái Bình), người ta 
có thể nhìn thấy một ngôi đến rộng gần 
nghìn mét vuông được bao bọc bằng một 
hàng rào sắt kiên cố có hoa văn uốn 
lượn, tổng trị giá khoảng hơn 2 tỉ đồng. 
Gần đó, một công trình xây dựng dồ sộ 
khác đang tiến hành xây dựng. Chủ nhân 
cho đào sâu xuống lỏng đất chừng 3m và 
đổ bêtông tạo thành một tầng hầm. Hầm 
lại được chia thành hơn chục ô nhỏ. Bên 
ngoài cho đổ cọc bêtông và xây gạch. 
Riêng tầng một đã cao 14m. Sau khi tầng 
một được xây cất, công trình tạm ngưng 
cho đến nay nhưng sắp khổi công trở lại. 
Theo những người dân nơi đây, công 


trình này sẽ có sáu tầng, nếu hoàn thành 
ước tính tiêu tốn bơn 3 tỉ đồng. 


Làng An Bằng (xà Vinh Anh, huyện 
Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) từ lâu dã 
nổi đanh là 'thành phố lãng mộ" xa hoa 
vào bậc nhất cả nước. Nghĩa địa cña làng 
có đến hàng nghìn lăng mộ mà theo 
người dân cho biết thì ít nhất cùng từ 
200 triệu trở lên, đắt nhất khoảng hơn 2 
tỉ đồng. 


Mộ tiế! kiệm của người bình dân 


Nhỏ gọn, giãn dị mà không kém phần 
trang nghiêm là điểu dễ nhận thấy ở khu 
nghìa trang mới của thôn Thọ Lão (xà 
Quang Hưng, huyện Phủ Cừ, Hưng Yên). 
Khác với 'thành phố" lăng mộ nằm kể 
bên, khu nghĩa trang mới dược quy 
hoạch chỉ tiết, tập trung, đó là kết quả 
dáng ghi nhận từ mô hình xây mộ tiết 
kiệm được triển khai ở thôn từ năm 2001. 


Năm 2004, giá bình quân cbỉ 870.000 
đồng/ngôi rộ, nhưng do giá vật liệu, 
công thợ tăng nên năm 9006 mỗi gia 
đình phải nộp 405.000 đồng/ngôi. Không 
chỉ tiết kiệm, đây còn là nét dẹp văn hoá 
của thôn. Ông Lưu Văn Ái, trưởng thôn 
Thọ Lão nói: “Từ khi bắt tay vào thực 
hiện mó hình, chúng tôi không phải giải 
quyết những vụ kbiếu kiện, xích mích 
xung quanh việo xây mộ nữa'. 

Đường vào nghĩa trang bây giờ dược 
trải bê tông thẳng tắp, hai bên là hàng 
cây xanh mát. Mộ được lát gạch đỏ, rộng 
7Ocm, đài Lm. Khu hóa vàng được bố trí 
riêng để đảm bảo an toàn và vệ sinh. 
Toàn bộ kinh phí xây đựng đều do thôn 
trích từ quy phúc lợi, phụ cấp cho quản 
trang được bà con đóng góp. 


l6, Phạm Ngoc Dương. Hỏm mộ của các đại gía, 
theo hitp://ca.cand.com.vn 


Trước dây, thôn chỉ dồng ý oho những 
gia đình có nhu cẩu thực sự cải táng, 
nhưng bây giờ nếu người nhà muốn giử 
phần, thôn cũng đồng ý dể các gia dình 
được mun trước. Ông Đặng Duy Đắc, làm 
công tác quản trang đả hơn 20 năm nói: 
“Cái quý nhất với người đà khuất là nhận 
dược sự thăm viễng, quan tâm của con 
cháu chứ hhông phải cứ xây nhà cho các 
cụ thật to rồi để dấy. Chúng tôi tạo diều 
kiện tốt nhất để các gia dình thăm viêng 
phần mộ tổ tiên ohu đảo như luôn thay 
hoa tươi, chuẩn bị vang hương... 


Có lễ chính nhờ sự chu đáo này mà đa 
số bà con trong thôn đều lựa chọn khu 
nghìa trang mới dể cải táng cho người 
thân, Thậm chí nhiều gia đình dàä dưa 
phẩn mộ từ khu củ sang khu mới để cỏ 
diều kiện chăm sóc tốt hơnt”), 

Mâu thuần dòng họ từ việc xãy mộ 

Vấn dễ gây tranh cài nhất là việc góp 
kinh phí để xây mộ, việc xây to, xây nhỏ 
lại tùy thuộc vào kinh phí, ở nông thôn 
kinh tế mỗi nhà mỗi cảnh. nhà khá giả còn 
chấp nhận được, nhà có hoàn cảnh khó 
khăn cũng phải cố vay mượn để đóng góp. 
Theo phong trào, dòng họ nào cũng thích 
xây mộ thật to, thật đẹp, tổ chức ăn uống 
linh đình nên kinh phí phải dóng gấp 3 - 4 
lần, không có kinh phí, nhiều gia đình 
thậm chí phải di vay lãi để đóng góp. Như 
trường hợp của chị Nguyễn Thị H ở thôn 
An Dương, xà Phú Thuận: bố chồng giao 
chỉ tiêu đóng góp 10 triện đồng để xây 
lăng cho mẹ chồng. Chị H thắc mắc việo 
phẩi góp số tiển lớn trong khi kinh tế gia 
đình chị khó khăn thì nhận dược câu trả 
lời của bố chồng: "Hàng xóm người ta xây 
to được tại sao mình không. dây là chuyện 
manh chiếu giữa làng, biết nghèo nhưng 
phải cố gắng) 


_ Nghiên cứu Tôn giáo. Số 9 - 212 


Cùng có trường hợp mâu thuẫn bắt 
đầu nãy sinh khi có những ý kiến khác 
nhau liên quan đến việc đóng quỹ để xây 
mộ tố của đỏng họ. Người thì để xuất 
dóng thoo khẩu, người có ý kiến đóng 
theo chỉ, người thì muốn xÂy thật to, thật 
dọp, người thì muốn xây vừa phải vì 
kinh tế còn eo hẹp. Mỗi người một ý, cuối 
cùng không đi đến thống nhất, dẫn dến 
những mâu thuẫn trong nội bộ đòng họ. 
Mộ chưa dược xây lên, nhưng nhiều 
người trong họ chỉ vì to tiếng nên ohẳng 
còn nhìn mặt nhau. 


Bên cạnh kinh phí, việc góp công xây 
đựng cũng nảy sinh nhiều vấn để tranh 
cài, có gia dình đóng góp 2 - 3 nhân 
công, có gia đình chỉ có 1. Cho dù, trưởng 
họ đã đứng ra hòa giải mâu thuẫn nhưng 
các bên phải đôi co một hổi rồi mới thôi, 
Đến khi mộ xây xong. những mẫu thuẫn 
nội bộ trong dòng họ vẫn chưa chấm dứt. 
Ngoài việc đặt bia trong mộ thì việc tổ 
chức ngày lễ "lên nhà mới" cho các cụ 
cũng được bàn dến. Có ý kiến cho rằng, 
nên tổ chức nhỏ gọn không mở rộng 
nhưng có ý kiến cho rằng phải mở rộng 
để thiôn hạ thấy được uy danh của họ 
mình. Những ý kiến trái ngược nhau 
khiên nhiều người trong họ bất bình ra 
mặt và không ra thắp hương tổ tiên. Ông 
Nguyễn Mạnh T, trưởng một chi trong 
dông họ Nguyễn (xã Đông Kỳ. huyện Tứ 
Kỳ, Hải Dương) nói: -Biết thế này thà để 
oắc cụ ở mộ cũ còn hơn. Các eụ ở nhà mới 
mà con cháu lục dục như vậy cũng không 
được yên '49), 


17. T6 Loan, Xiy mộ tiết kiệm. nét đẹp văn hóa của 
Thọ Lão, theo, hp://wvww.kinhtenongthon. com.vn 
I8. An Sơn. Lăng mộ Hiền tỉ - Những chuyện cười k 
nước nhất, theo ht(p://danviet.vn s 

19. L£ Anh, Đức Hiếu, 8i hài việc xảy mộ.ở 8h 
thôn, theo http:/Avww.anninhtiudo.vn 


Vũ Trường Giang. Mộ táng của người Việt... —_ 49 


& Kết luận 


Việc xây mộ cũng như dựng từ 
đường, xây đền, chùa, miếu... là vấn dề 
tín ngường đà ăn sâu vào đời sống văn 
hóa dân tộc bao đời nay. là tưởng nhớ 
công ơn sinh thành, dường dục của tổ 
tông, tiền bối, thể hiện nẻt đẹp truyền 
thống của người Việt Nam. Việc xây mộ 
to, đẹp theo phong trào, khi điều kiện 
kinh tế chưa cho phép đã để lại đằng sau 
những mâu thuẫn không đăng có trong 
dòng bọ. nêu không được giải quyết triệt 
để, dến một lúc nào đó sẽ trở thành mâu 
thuẫn trong xã hội. 


Ở các vùng nông thôn. việc xây mộ to 
để chiếm dất dang diễn ra hàng ngày 
theo phong trào 'mạnh ai nấy làm". Mộ 
càng to, càng đẹp thì mới thể hiện dược 
uy danh của gia đình, dòng họ mình. Đi 
trên các tuyến dường quốc lộ, tỉnh lộ ta 
dễ dàng thấy các nghĩa trang, mà trong 
đó nhiều mộ phần dược xây dựng rất 
khang trang, nhưng không ra hàng, ra 
lôi, mất mï quan và chiếm diện tích. 

Việc người đân báo hiếu cho người dà 
khuất bằng những "biệt thự lăng mộ" dã 
và dang tiếp tục làm giảm quỳ dất của 
nhiều dịa phương. Ví dụ: Thừa Thiên - 
Huế là tỉnh có diện tích dất xây lăng mộ 
thuộc vào hàng lớn nhất của cá nước. 
Theo thông kê mới dây, đất xây lăng mộ 
chiếm 162% đất tự nhiên vả 15.7% dất 
sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Diện tích 
này xấp xỉ bằng tổng diện tích dất dành 
cho các công trình giao thông và dât 
thủy lợi cộng lại®9), 

Nhiều tộc người thiểu số ở Việt Nam 
không có tập quán bốc mộ nên không có 
khái niệm "động mổ, động mủ cùng 
không có những quan niệm thiếu căn cứ 
khoa học như con cháu bị đau mắt là do 


rẻ cây dâm vào mắt; dau bung là đo rể 
cây đầm vào bụng 'các cụ"... Nếu như vậy 
thì nhiều người sẽ phải đau toàn thân vì 
họ thường chôn người chết trong rừng, 
còn đa số nghìa địa của người Việt dều ở 
đồng bằng. 

Với riêng người Việt thì tang lễ là 
"một hành trình đài" của rất nhiều nghi 
lễ cúng tế, thờ phụng.. Người thần chết 
là sự đau khổ nhất, mất mát lớn nhất 
nhưng lại chết vào "giờ xâu" nên phải 
"nhờ thẩy coi giờ đẹp' dể khâm liệm, 
phát tang, hạ huyệt... vào -giờ tốt' để 
giải đen!? Đặc biệt không thể không bốc 
mộ (trừ một bộ phận cư dân theo các tôn 
giáo kháo nhau) Phong tục bốc mộ đả 
ảnh hưởng tới sức khỏe cỦa mọi người, 
vệ sinh môi trường của những cư dân 
sinh sống trong vùng, càng nghiêm 
trọng bơn nếu người chết mắc các bệnh 
truyền nhiễm. Tuy nhiên, đo bị 'khúc xạ 
văn hóa" nên người Việt mới nhìn thấy 
việc mất vệ sinh và tốn kém" trong tang 
lễ của nhiều tộc người thiểu số mà chưa 
nhìn thấy (hoặc nhìn thấy nhưng do ảnh 
hưởng nặng nề của phong tục tập quán) 
trong nghỉ lễ bốc mộ... 

Chúng ta đà có những chỉ thị, quyết 
định và cuộc vận động thực hiện nếp 
sông mới trong việc cưới, việc tang, lẻ 
hội .. Thiết nghì, từng bước vận dộng 
người Kinh không nên bốc mộ vì 'rmnất vệ 
sinh, tốn kém và lạc hậu '.. 


20. An Sơn. Láng mộ Hiến tỉ - Những ChHVỆH CHờI ra 
nước mắt, theo hHp://đanviet.vn 


